LE OLTC LAI 

Pho giao stf - Hoa sT 



SACH DUNG CHO SINH Vl£N HOC NGANH KlfeN TRUC 



NHA XUAT BAN XAY DLTNG 



















































LE Bllrc LAI 


VE Ml THUAT 

SACH DUNG CHO SINH VIEN HOC NGANH KIEN TRUC 


NHA XUAT BAN XAY DIJNG 

HA NOI - 2000 



LOI NO10AU 


V e Ml thuat la mat trong nhung mon h<?c cd s6 cua sinh vien 
nganh kiln true, no giup cac kiln true su tuang lai co kha nang 
thl hign nhOng y tu6ng tgo hinh cho cong trinh cua nmnh tren 
ban ve v6i cac chat ligu khac nhau nhu chi, muc, mau bot, mau nu6c... 

Nam bat dupe nhOng kiln thOc co ban vl mT thugt, thong qua ren 
luyen - sinh vien se co kha nang ve hinh hog vung vang, bilt each ve 
tTnh vat, tupng va phong canh, qua do ap dung vao viec the hien cac 
d6 an kien true cua minh. 

N6i ve tac dung cua mon ve mT thu$t dli v6i cong viec cua ngudi lam 
cong tac kl thugt, nha chi tgo may bay ndi tieng cua Nga I.A.Koplev 
viSt trong cu6n sach "NhOng mdu chuygn vl cupc s6ng" nhan manh: 
sg biet ve da giup ong rat nhieu trong viec thiet kl chd tgo. 

Dl tr6 thanh mot KJS tai gioi can co tu duy trOu tupng phong phu, oc 
tham mT cao, muon dupe nhu vgy phan nao cung bit dlu tO sq ren 
luy|n ve mT thugt. 

Hi vpng culn sach nay se giup cac bgn sinh vien biet each di tO u6c 
mo din hign thqc. 


Tac gia 


3 



CHirONG I 


Khai niem chung 
ve ve mT thuat 



1.1. PHAN BIET VE Ml THU AT VOI VE Kl THU AT VA VE TRUYEN ANH. 

Ve mi thuat thuong linh hogt, sang too, net ve phong khoang, sinh dong theo su 
rung cam cua nguoi ve, con ve ki thuat doi hoi sy chinh xac cao, net ve ke,^ ro rang 

mgch lac. Ve kl thuat thuong dung e ke com pa va cdc logi thuoc ki thuat de ve, boi 

muc dich chinh cua ve kl thuat la de khi doc ban ve nguoi ta co the lam ra duoc nhung 
son pham giong het kich thuoc, hinh dang nhu trong ban ve do. Thi du nhu ve thiet ke 
may moc, ve thidt ke kidn trucv.v... 

Khac voi ve ml thuat va ve kl thuat, ve truyen anh chi lam nhiem vu soo chep lai 

mot buc anh nao do sao cho that gi6ng buc anh 6y 1a ducfc. 

1.2. PHAN BIET VE HiNH HOA VOI VE Kl HOA VA VE SANG TAC. 

Ve ml thuat co nhidu buoc, do la di tu ve hinh hoa ddn ve sang tac. Ve hinh hoa 
la ve trung thuc vdi mou, la mon hoc co ban cua ml thuat, con ve sang tac co the 
khdng hoan toon le thuoc vao mau ma chi dua tren co so thuc te cua mdu roi hu cau, 
each dieu, sang tgo theo y cua tac gia. 

Ve nghien cuu co 2 the loai, mot 1a ve hinh hog, hai la ve ki hog. Ve hinh hoa 
la ve nghien cuu nhung mdu co dinh.ve lau, ve kl vi muc dich chinh cua ve hinh hoa 
la de ren luyen oc quan sat va ki nang the hien ban ve. Con ve ki hoa la ghi chep 
tai lieu dung vao viec sang tac tac pham hoac ghi Igi nhung hinh anh co tinh chat thai 
su .v.v... Boi vay ve ki hoa co the ve nhanh, ve ti mi song cung co the chi ve nhung 
net khai quat dac trung nhat cua doi tuong tuy thuoc vao thai gian va muc dich cua 
nguoi ve. 

1.3. MOT SO CHAT LIEU THUONG DUNG DIE VE Ml THUAT. 

But chi, but s6t (ngoi b6ng kirn loai) muc nho, mau nuoc, mau bot, son d6u, son 
mai la nhung chat lieu thuong dung trong viec ve mi thuat. Ngoai nhung chat lieu nay 
nguoi ta con su dung than cui de ve nghien cuu hoac dung phan mau, sap mau de 
ve sdng tac v.v... Noi chung m6i chat lieu deu co uu diem, thuan lai va ve dep rieng 
cua no. 


6 












CHUONG II 


Ve mT thuat 
bang chat lieu 
but chi 


Ill Kl thuat su dung but chi be ve 

11.1.1. Ki hieu cac loai but chi de ve 

Co hai loai but chi: cung (ki hieu bang chu H) va mam (ki hieu bang chu B) trong 
moi loai co nhieu muc do khac nhau bieu thi bang cac $6 dat 6 truoc ki hieu, so cang 
Ion thi cang cung hope cang mfem. 

Ndu ve ki hoa nen dung but chi mem co ki hieu tu 4B den 6B. Con ve hinh hoa 
nghien cuu chi nen su dung but chi tu HB den 4B. Vi ve hinh hoa thuong toy xoa nhieu, 
dung chi mam qua khi tay thuong bi bdt va den. 

Khi ve neu mat giay ve nhap nen su dung but chi co do cung thich hap vai giay 

do, khi mat giay ve nhdn chi kho bam ta nen dung chi co ki hieu mgm han. Chi cung 

qua muon ta do dam khong dupe, chi m§m qua ve net bi nhoe khi ve bong^de b| den 

va bat, toy xoa kho khan vi vgy truac khi ve nen thu but chi tren giay de chon lay 

loai chi co ki hieu thich hop. 

II.1.2. Cach got but chi. 

Be thuan tien cho viec ve ngudi ta thuong got but chi theo cac dang duai day. 

- Got dau vat 

- Got dau tu 

- Got ddu nhon 

Bau chi got vat co tac dung ve dupe net tho, net manh tuy y, ddu but chi nhon 
de ve cac chi tidt nho va chinh hinh cho tinh, con ddu but chi tu de ve nhung net tho 
va cac mang bong Ion. 




2 



Cach got but chi 

1. Got ddu tu (ve net th5) 

2. Got ddu nhon (ve tinh) 

3. Got ddu vat (ve tinh va 
ve tho) 


3 


10 



II. 1.3. Cach cam but chi de ve. 

Thong thudng co mot s6 each cam but chi khi ve mi thuat: 

- C6m up toy nhu khi cam phan viet tren bang 

- Cam nghieng tay nhu khi cam but vidt chu 


- Oat tay xa dhu chi khi phac hinh va dua net nhe (a) 

- Oat tay qdn ddu chi d4 chinh hinh vd nhan do dam nhung cho edn thidt (b). Khi 
ve khong ti ca chidu nghieng ban tay xuong gidy ma chi tl dau ngon toy ut xuong mg 
gidy de khoi bj di tay vdo nhung net but da ve lam mo hogc nhoe hinh (c). 



11.1.4. KT thuat di£n dat sQc d6 

Khi su dung chi de ve bong muon' diln dot ede mang sdc dp khde nhau khong 
bi bit nen su dung cac bien phdp: dua net ve nhe tay dung net manh ho ^c ^ n hieu 
net thua d6 thd hien do nhgt; an mgnh net ve, dung net tho hogc dan nhieu net day 

de ta do dam. 

Noi chung kl thuat ve bdng but chi rat linh hogt, mdi ngudi co mot each rieng de 
the hien, song thong thuang khi U hien ede do dam nhgt ngudi ta hay dung net dan 
de trdnh bi bet nhu: dan d vuong, dan qua tram, dan mdt cao .v.v... Ngoai ra con co 
the ve di ket hop vdi net dan nhung rieng chat lieu but chi khong nen cho na g 

di nhCin nhu ve truyen anh. 


11 






MgjSg 






P •" .'. 

if Jfl| >,**’■)• 


[» “' 

mfm 


m ly 49 

K wS 

Ww%m 

1 : ^i 


Hv y ' iH| 

K>';< ;/*jm 


mmmm >- 












11-2. VE HINH HOA. 


11-2-1. Chon goc do ve 

Cung mot mau nhung khong phai goc do nao cung dep nhir nhau, boi vay truac 
khi ve ta cdn chon lay mot vi tri ma ta cho la dep nhdt. Muon vay ta can di chuyen 
vj tri dung ngdi cho ton khi chon duac mot goc do ma ta ung y hon ca. Thi du khi ve 
khdi vuong neu a vj tri chi thay mot hoac hai mat hop se kho ta khong gian hon khi 
ta 6 vj tri thay ca 3 mat hop. 



11-2-2. Phac bo cue chung 


Khi da chon diroc goc do ve vua 
y, ta phac so bo tong the hinh vao mot 
b6 eye chung. Neu khong phac tong the 
nhu vay thi khi ve khong bao gia chung 
ta dat duac mot b6 cue nhu y muon. 

Trong b6 cue ndu chung ta ve 
mau vat to qua se gay cam giac bi kich, 
ve be qua cho cam giac bi lot, ve vat 
mdu cao qua cho cam giac bi treo, ve 
vat mau thdp qua cho cam giac bi tut 
(nang). Ve vat mau lech qua cho cam 
giac bi ep. 

Khi phac b6 eye con cdn luu y: 
Neu mau ve thien v4 chi6u cao, hoac 
thien ve chidu ngang thi chung ta phai 
xoay to giay theo chi&u cua no. 



13 









Ve hinh nho qua Ve hinh l$ch sang phai qua 



Ve hinh len qua Ve hinh vilra 


4 






























































































11-2-3. Phac hinh. 


Phac hinh tire la ve tong quat nhung net Ian cua hinh, vi vay khi phac cbn ve 

nhe tay de dd tay xoa va sua hinh, phac hinh can ket hap giCra do va uac luang, so 

sanh. Ndu qua phu thuoc vao do doi khi cung chua tot bai vi do gian tiep chi la do 
dung tuang ddi. 

Khi phac hinh can clnu y khong nen ve nhung dirong ngdn, vun vat ma phai ve 

nhung duang dai de net ve thoang khong bj go va khong nhat thiet ve mot net duac 

ngay ma co the ve nhieu net de r6i chon lay mot net dung nhat. 




Ii.2.4. Cach do hinh hga 

Dung mot que do hinh tron cb duang kinh tCr 1mm dein 2mm dai khoang 30 ddn 
40cm. Khi do nguoi ngoi thang tay cam que do dua thdng v§ phia mdu, que do phai 
vuong goc voi canh tay cam. Qua trinh do tu thei ng6i va tay luon thdng ndu khong 
khi do khong bao gia dung tl le cua mau. 

Do cua ve mT thuat 1a do gian tiep vi vay khi do tl le tren que do bao gia cung 
nho hon thuc te. Cang ng6i xa tl l& cang nho va ngugc lai. Boi vay khi do bao gio 
cung phai nhan so Ifln len cho phu hop voi bo cue ma ta da phac du kien. Neu la mdu 
dan chiec ta do chieu cao nhat roi do chieu rong nhat sau do do cac phbn chi tidt, 
nhung chi tiet nho qua thi chi nen uoc lupng ma khong nen do vi cac chi tiet nho khi 
nhan len su chenh lech se sai nhidu so voi mdu that. 

Neu mot bo cue co nhidu vat mdu khac nhau ta khong do tCmg vat truoc ma 
phai do tong the chidu cao va chieu ngang cua bo cue da rdi moi tidn hanh do tung 
vat rieng mot. 


15 





























11.2.5. Kiem tra hinh va chmh hinh. 

Khi phac xong toan bo hinh, chung ta 
con kiem tra iai tl le va dang chung cua mau 
ve, phan nao chura dung thi sua Iai tiep do 
ta tay nhOng net thua khong cdn thiet, got 
dua Iai cac net cho gon, dep. 

Co nhi§u each kiem tra hinh, moi ngudi 
khi ve ddu co each rieng thich hop voi tung 
logi mdu ve song each kiem tra chung nhat 
thuang la: 

Be ban ve tai ch6 roi lui ra xa de quan 
sat dupe bao quat hon, sau do so sanh 
tuong quan giCra cac vat voi nhau nhu: so 
sanh chieu cao voi chieu ngang cua tung vat 
■ mau, so sanh tl le giOa cac mau voi nhau, 
'-phan tich hinh dang cac khoang trdng de tim 
ra khoang each va hinh dang cua mdu, 
Ngoai ra con co the dung day doi de kiem 
tra do nghieng cua mau, keo dai cac duong 
thdng tren mau de tim cac diem c6t nhau va 
vi tri cac diem roi cua mau. 







.. . v/ 



.ct IC 






Bra* 

- n£ 


Phaong phap do 
va kiem tra hinh 










11.2.6. Ve bong 

Bong cua ve ml thuat co 4 
ph6n chinh do la: sang (anh sang 
true tiep), toi do khuat sang, bong 
phan quang (sang gian tiep) vd 
bong do do bong toi cua hinh do 
xuong nen. 

Sang vd toi cua bong co 
nhieu do dam nhat khac nhau do 
xa, gdn, do nong, sau, do mau 
sac.v.v... Vay mudn ve bong cho 
dung can phan tich vd so sanh cho 
dung do dam nhat khac nhau cua 
mdu. Ve bong cung giong nhu khi 
ta dung hinh, phac mang bong phai 
dung, neu mang bong dgt khong 
dung cho se lam cho hinh sai lech 
bien dang. 

Khi ve bong cung phai theo 
tudn tu nhu: phac so bo nhung 
mang bong Ion truac, nhOng mang 
phu ve sau, phac nhe tay tu nhat 
roi len dam ddn. Ve dam ngay 
bong db bi almg vd khong trong. 

Bong phai lam noi bat 3 sdc 
do chinh 1a sang, toi vd trung gian. 
Neu 3 sdc do nay khong ro rang 
se lam khoi bi mo vd khong noi 
khdi theo y muon duoc. 


Bong 16i 















11-3. VE Kl HOA 

Ve ki hpa la de lay tai lieu, gi6ng nhu nha van ghi chep thuc te de rbi tqp hap 
lai.chon lay nhung nhan vat dien hinh de dua vao tac pham. Ve ki hpa cp nhieu muc 
do khac nhau nhu ve nhanh va ki, ve sa luac, ve nhung net khai quat tuy thuoc vao 
y do va muc dich cua nguai ve. Oieu quan trong cua ve ki hpa la nguai ve phai bidt 
nhan xet, bdt dang nhanh, biet chon Ipc nhung gi dac trung nhat cua doi tuang ve. 
Ngoai ra con can bid! nen ve net nao truoc, net ndo sau nhat la khi ve nhung mau 
cu dong nhu nguai va dong vat. 

Ve ki hoa cht can ve net de noi len hinh nhung cung co the gai chut song de 
noi len hinh khoi. 



Ki hpa dang dong vai nhung mang bong chinh 




Ki hpa dang dong voi nhung net chinh 


24 






CHirONG III 


Bai tap thirc hanh 


27 



IH.I NGHIEN CUU CAC KHOI 
CO BAN 

Hl.l .1. The nao la khoi ca ban. 

NhCnng khoi vuong, tron, chop, 
try trong ml thuat goi la nhung khdi 
co ban, vi tat ca nhung khoi nay chinh 
la nhOng khoi tong quat cua moi hinh 
phuc tap trong khong gian. Don gian 
nhu cai choi, cai lo den nhung khoi 
hinh phuc tap nhu co the con ngudi 
deu bat nguon tu nhung khoi co ban 
nay. 




111.12. PHUONG PHAP DUNG HINH 
NHUNG KHOI CO BAN 

111.1.2.1. Ve khoi vuong 

Sau khi dy kien xong, phan bo 
cue tren mat giay, ta do tu diem cao 
nhat den diem thdp nh6t ma ta nhin 
thay. Tiep d6n ta dua but chi ggch 
ngang nhung diem ma ta vua do dupe 
sau do do phdn rpng nhat cua mau 
ta lai danh ddu 2 dau roi dua net dai 
khong che chi@u ngang cua mau lai. 

De xac dinh cac goc va cac 
canh cua khoi vuong ta tidp tyc do 
tung diem theo thu ty tu tren xudng 
duai tu trai sang phai. De xac dinh 
dupe mot diem ta can do 2 Ian, do 
doc roi do ngang,cu xac dinh dupe 2 
diem thi ta ve dupe mot duang thdng 
bdng each ve ndi 2 diem do lai vdi 
nhau (duong thang nay chinh 1a mot 
canh cua khoi vuong). Dung hinh xong 
ta kiem tra lai ndu khong con gi sai 
sot ta tay di cac net thua roi chinh lai 
cac net vua ve cho gon. 


28 



















111. 1.2.2. Ve khoi tron 

Bac diem khoi tron Id cac chidu 
rong bdng nhau vi vay ndu ve rieng 
khoi tron thi chi can phac mot hinh 
vuong thich hap vai kho giay ve la co 
the dung hinh duac. Ndu khoi nay 
dung canh cac khoi khac thi can do 
mot chieu de so sanh vai cac khoi do 
trong cung bal ve. Be ve dugc hinh 
tron dung ta ke cheo hinh vuong theo 
kieu ve ban co roi chia thanh 4 6 d§u 
nhau, tiep do ta gach cheo 4 goc hinh 
vuong qua cac 6 nho vua chia rdi ve 
duong tron sat vao duong cheo cua 
4 goc do, sau cung ta tay cac net 
thua va chlnh hinh tron lai cho gon. 



Phuong phap ve hinh tron 






Ill.l .2.4. Phirong phap ve bong c6c khoi co bin 

N4u nin pbong pbia sou dam hon hinh khoi thi to ve phopg Me, n4u hinh khoi 
dam han phong thi ta ve bong hinh khdi trade nhung phai ve tong the toon bo khong 
ve dau xong day. Neu bong do dam han hinh khoi thi ta ve bong do truoc. Kh 
bong thi dudng vidn xung quanh mdu chi dd Igi trong trudng hap that can the . Traang 
hap 9 can thiet phai 6e duong vidn thi dudng vien do phai the hen dam nhgt, to 
khac nhau, neu dd net viin d§u se cho ta cam giac cung va kho. 


Bong da dgm,ve 
bong trade 


Mfiu dam han ndn, 
ve mdu trade 


Nen darr nan mau,ve 
nen trade 


Ill.l .2.3. Ve khoi chop. 

Cung nha ve cac khdi khac nhau, sau khi phdc 
xong sa bo ve bd cue tren giay, ta do chieu cao roi 
do chidu ngang phdn rong nhat cua mdu, sau do gap 
so Ian do cho phu hep vai bd cue da dy kien roi dong 
khung Igi, tidp do ta ke mot daang thdng chinh giaa ta 
tren xuong goi 1a daang true giaa). Muc die cua 
daang true nay Id de ve hinh chop khong bi l?ch. Phan 
day cua khoi chop ta ve nha phdn day cua khoi try. 


Phaang phap ve khdi chop 








Phirang phap ve bong 
khoi tru 


Phaong phap ve bong 
khdi tron 



3. 







Khi da ki§n xong bo cue tren 
hot roi gap s6 lan len sao cho tu> 
3 i. Neu hinh khoi n6m duoi tarn m 
oi gap so Ian len nhu ban ddu, sai 
ihu vay la ta co duac b'e mat cu< 
:e cheo theo hinh ban co va tien 
;hac la hinh tron nay ve bep theo 


3 chieu cao roi do chieu ngang cua 
i cue ma ta ddn ve roi dong khung 
hiiu cao th6p nhat ma ta nhin thdy 
g n6i hai canh chieu cao lai voi nhau 
ve hinh tron b§ mat cua khoi tru ta 
<hi ta ve hinh tron vay (chi co di£u 

dirong khuat thi ve moi de dung, khi 
canh thi hinh tron duoi day cua kho 
nauoc lai. 


mm 

htfm 




























111.2.1. Ve id chat lieu 

Chat lieu gom, nhom, thuy tinh 

Khi ve cac khoi ca ban bdng thgch cao chung ta 
chi can the hien bong sang, t6i la du nhung khi ve cac 
chat lieu khac nhau thi ngoai viec the hien s6c do sang 
t6i cho noi khoi,chung ta con phai ta duac chat lieu cua 
mdu nua. 

Vai chat lieu nhSn bong nhu gom, nhom, thuy tinh 
ta thay chung giong nhau v§ do nhan nhung Igt khac 
nhau 6 cho thuy tinh trong suot co the nhin thdu qua 
nen, con gom nhom phat sang manh, Vi vay khi ve bong 
nhung chat lieu khac nhau truoc khi ve c6n quan sat va 
phan tich that kl nhOng dqc diem cua cac vat do. 

Khi ve cac do thuy tinh trong suot nen chu y d4n 
nen (phong phla sau) neu ngn dam thi thuy tinh cung dam 
theo va ngugc lai thong thuung thi nen dam mudi thi ta 
ve thuy tinh dam bay tarn 1a vi/a. Truong hop ndn dam 
ma ta ve thuy tinh sang qua se mat di do trong treo 
cua thuy tinh. Mot dieu c6n chu y la thuy tinh thudng co 
nhung diem sang choi ndm 6 cac vi tri cao cua hinh, ndu 
ve thidu nhung diem sang nay se khong ta duoc chat 
bong cua thuy tinh. 

Vdi chfit lieu nhom, khac thuy tinh 6 cho khong 
trong suot nhung Igi phat sang mgnh vi vgy ngoai viec 
dien ta do sang choi cua nhom con can chu y den cac 
vet sang khac nhau va do dam nhgt khac nhau cua 
nhom nua. 










Nep val bi ciing 
vi giong nep 
gap cua gidy 


Nep vai mem, 
cai nep uon 
luan theo 
duang cong 







ripl p ip 


111.2.3. Ve hoa. 

Ve hoa phuc tap vi co nhieu loai hoa khac 
nhau, loai nhieu canh, loai it canh, loai co hinh tron, 
loai co hinh ong, khi xoe khi cup.v.v... Nhung co mot 
nguyen t6c chung la khong ve rieng tung canh ngay 
ma phai ve hinh tong quat trade, sau do moi ve 
rieng tung canh. Ve hoa trong hinh hoa khac vai ve 
hoa trang tri 6 cho: Ve hoa trang tri co the ve ro 
rang tung canh mot, nhung ve hoa trong hinh hoa 
thi ve nhu vay doi khi khong can thiet, ma chi edn 
ve tong the rot gqi mot $6 canh ro con lai co the 
chung bien hoa theo sang toi (H 1, 2, 3) 








Ill - 3. VE TUQNG 

111.3.1 Nghien cvu giai phau. 

Tijang de ve nghien cuu thuang 1a tuang nan ta 
thuc duac cac nha dieu khdc tao nen,mu6n ve tuang 
duoc dung chung ta cdn nghien cuu sa bo nhung ne 
chinh cua giai phau co the nguoi. 

lll.3.2.Cau true xuong so 

Xuang so nguoi mat truoc co hinh bdu due, tren 
to dual nho. So nam phia mat nghieng phan tran truoc 
hoi nghieng d6c ve phia sau, con so nu phan tran p la 
truoc thdng ra va hcri tron hon so voi tran cua so nam. 

Cau true xuong so cac lua tuoi deu co sy khac 
nhau. Tre em edng nho thi phan hop so edng Ian, phan 
ham dual edng ngan vd khong ty le so voi hpp so. Khi 
tuoi cang truang thanln thi sy can doi giua hop so voi 
phdn xuong ham cang cdn d6i dan. 


l\s- 


1 



2 



3 





-1,2,3 

: Xuong so tre em 

-4,5 

: Xuong so nguoi Ion 

-6 

: Xuang so nguoi gia 

-7,8 

: Xuong so nam giai 

-9, 10 

: Xuong so nu giai 


48 


III.3.3. Xuong minh va toy chan 

Xuong cot song: 

Xuong cot s6ng gdm nhidu dot 
xuong ngdn chdng khop len nhau, phan 
dot tren cung gan vai xuong so, ddt 
duoi cung gdn voi xuong chau, nhin 
nghieng ta thay giong hinh chu S, 

Xuong suon: 

Xuong suon gdm nhidu doan 
xuong co hinh cong, mot ddu bam vao 
xuong mo ac, ddu kia gdn voi xuong cot 
song tao thanh mot hinh long chinh vi 
vay nguoi ta thuong goi 1a xuong "I6ng 
nguc" 

Xuong don: 

Xuong don con goi la "xuong don 
ganh' 1 no nam tren phan vai phia trudc. 
Mot ddu xuong don gan vao ddu tren 
cua xuong mo ac, ddu kia goi len xuong 
ba vai. 

Xuong bd vai: 

Xuong ba vai ndm phia sau vai 
giua hai ben cot song. 

Xuong chgu: 

Xuong chau co hinh nhu con buam 
n6m 6 phan cuoi cup xuong cot song 
Xuong chau cua nCr gioi thuong Ion horn 
xuong chau nam gioi. 

Xuong toy: 

Xuong tay gdm co xuong canh tay, 
xuong co tay va xuong ban tay. Xuong 
canh tay co mot dong, ddu tren gdn 
khop voi xuong ba vai, ddu duoi khop 
voi xuong co tay. Xuong co tay co 2 
dong phan tren khop vai xuong canh 
tay, phdn duoi khop vai xuong ban tay 



Xuong toan thOn nhin nghieng 


49 



Xuong ban tay: 

Xuong ban toy gdm nhieu dot nho 
khop vai nhau too nen ban tay vai cac 
ngon tay, phan tren khop voi xuong c6 
tay. 

Xuong chan: 

Xuong chan gom co xuong dui, 
xuong co chan va xuong ban chan. 
Xuong dui moi ben co mot dong, ddu 
tren cua xuong dui khop voi xuong chau, 
ddu duai goi vao xuong co chdn. Moi 
ben xuong co chan co 2 dong, mot 
dong Ion va mot dong nho dua song 


song voi nhau ddu tren goi vao xuong 
dui, ddu duoi goi vao xuong ban chan. 

Giua xuong dui va xuong co chan 
phia truac cua hai ddu xuong khop nhau 
co mot cue,xuong nho hoi tron thuang 
goi la'"xuong banh che' 1 hay "xuong ddu 
gdi" (tuy thuoc ten goi cua tung dia 
phuong). 

Xuong ban chan: 

Xuong ban chan gdm nhieu dot to 
nho khac nhau, dai ngan khac nhau, ke 
tiep nhau tao thanh xuong ban chan, 
phdn xuong to nhat nam 6 phia sau ban 
chan goi la xuong got chan. 



50 









VfyV 



Sun c6 6 nam 



\ 


Sun co 6 nCr 


1- Cathai duang 

2- Ca tran 

3- Co ham 

4- Cavong mdt 

5- Ca vong mom 

6- Ca co 


III.3.4. Cac ca bdp 

* Cac ca chinh tren mat va co: 

TCr tren xuong phia chinh dien, ta thay co co 
Iran, ca vong mdt, ca vong mdm va ca cbm, Chieu 
nghieng co co thdi duang va ca quai ham. Ca a co 
ta !uvj y 2 ca chinh heo tir sau tai xuong den cho lom 
giua co nai hai dau xuong don chau vao nhau. Phan 
co dqc biet ta luu y den phbn sun trade co’, phan nay 
thudng nho ra ma ngudi ta thurdng goi do 1a "hau", doi 
vai nam gidi phdn "hau" bao gia cung Idn, lo ro han 
so vdi "hbu" cua nu gidi. 



53 



sau 


* Co minh: 

CO cX mi vt cotatpht d^ 9 C o'l“g l6 n hoi V co“6ng n VS r6 "i phta ’sau'xuopg 
chau. 


* Co tay: 

len, xep xubng khi tay boat dong. 


* Co chan: 

Co chan bao g6m co dui, co b6p chan va co mu ban chan. Cac co nay lam 
nhi^ vu S?Mn cac hoot dong 6 chon ndn hinh dgng cung thoy doi theo muc do 

hoot dong cua chan nhu phong len, xep xuong. .. - 



1- Co nguc 

2- Co rang luge 

3- Co bung 


4- Co thang 

5- Co lung 

6- Co mdng 
















M 3.5. PHUONG PHAP VE THONG. 

111.3.5.1. Ve tuong chan dung. 

Khi ve tuong chan dung ta can tien hanh cac buac sau: 

* n « cht vn nhan xet mau nhu Mau nhln thang hoy nghieng, m6u nhin len hay 

taW ,.„ vd phan ^ ^ 

"n^^h luo hay *6. M6m rang hay h ? p m6m d6 ha, man. cam rang hay 
^rr™ hay V vac..., ta, to hay aha da ta, vrfng hay ch^ 

Khi phan tich va nhgn xet xong chung 
ta bat <J6u phac hinh. Khi ve tuong phac hinh 
cung giong nhu khi ta ve tihh vat (tuong cung 
\f£ la mot vat tinh). Trudc khi ve chung ta phac 

-— I \ qua y 66 bo cue theo hinh dang khuon mat 

r 6i do chidu cao vd do chieu ngang cua buc 

.-• ' —^ ■ ”“*1 . tuong. Ta gap so 

Ian do duoc cho 

' < tuong ung voi b6 

— eye m b ta vua so 








Phuong phap 
ve duang true 
li&n he tu tinh 
vdt sang ve 
tuong 


58 



Do chibu cao khuon mat tO dbu tori cbm, sau do do cbieu ngang cho rong nhat 
giua hai ben go ma, tibp theo phac dang chung cua khuon mat va co. Neu tugng ban 
than co vai thi ta phai do cho rong nhat va cho cao nhat cua phan ban than. 

Khi phac xong chu vi khuon mat ta tibn hanh vach cac duong true doc, ngang 
de xac djnh cac vj tri mat, mui, mom. Vj tri va hinh dang cac duang phu thuoc vao vi 
tri ngoi va tam nhin cua ngudi ve. 

Neu tinh tu dinh ddu xudng c6m thi vi tri mat cua nguoi da thanh nien bao gio 
cung nam a vi tri chinh giua. 


Vj tri mui (phdn duai) ndm giCra khoang m6t va cam (tinh tu tren xuong). Vi tri 
mom kho xac dinh hen vi co nguoi nhan trung dai, co nguoi nhan trung ngan, co 
nguoi cam dai, co nguoi cbm ngdn, boi vay vi tri m6m chi co the xac dinh theo mau 
thyc te. 


Vi tri tai thudng 
nam 6 khoang long may 
; va dang duoi mui, tuy 
i, vay ca biet cung co 
nhung truong hop khong 
theo nguyen tdc nay ma 
phai xem xet mau thyc. 



Cac diem can 
luu y khi do vd 
dung hinh 



59 





VS dudng trgc dpc vd ngang theo cdc tu thS vd dlSm nhin khdc nhau 


61 






Cdu tgo mom va mot so 
dang mom khac nhau 



Su thay doi cua hinh mat theo 
cdc tu thd nhdm, mo va nhin 


Cau tgo cua tai va su khdc nhau cua 
mot so ddi tai 



Kh : phac xong cac duang true va phan chia danh dau cac v tri mat, nw mom 
chung ta tien hanh ve hinh ede chi tiet do thoo nguyen tac tu tong the den chi i - 

Sou khi da dung hinh xong ta phan chia cac mang bong chinh roi tien hanh ve 
bong theo nguyen tac ve nhgt rdi len dam dan. Ve cac mang bong Ion truac, cac c i 
tidt ve sau. Ve nhung cho dam nhat trade, cho nhgt ve sau. Dgc biet can luu y cac 
diem dam 6 mdt, mui, mdm va cam. 






Phan chia cac mang bong 


















Phuong phap ve tupng 








III.3.5.2. Ve tuong toon than 

Dung hinh: 

Cung giong nhu khi ta ve tuong chan 
dung. Trude khi ve cdn quan sat ki dac diem 
chung cua mau nhu: tu thd, hinh dang va 
nhung dac diem khac cua mau. 

- Du kien y dd bo cue bdng each 
phac so bo dang Ion. 

- Do ti le chung va phac hinh tong the, 

- Lay chieu cao ddu cua chinh buc 
tuong do lam chuan de so sanh cac chidu 
khi ta do. 

Chi^u cao trung binh cua nguoi Viet 
Nam la tu 6 ddu ddn 7 ddu con nguoi Chau 
Au co chidu cao trung binh tu 7 den 8 ddu. 

TI le ddu co quan he den cac lira tuoi 
cua tre em va nguoi Ion nhu tre 3 tuoi cao 
4 ddu, 5 tuoi cao 5 ddu.v.v... 

Khi phac hinh tong the can ve cac 
dudng huong ngang, doc theo tu the cua 
mau dac biet can chu y cac dudng true 
ngang, doc cua mdu theo cac tu the. De 
kiem tra dang dung cua mdu ta dung day 
doi, doi tu diem uc cua mdu tori chan, neu 
tuong dung d tu the nghi thi qua doi phai 
rai vao got chan lam try. 

Ve bong: 

Ve bong tuong toan than cung giong 
nhu khi ta ve tuong chan dung: phac mang 
bong Ion trude, bong chi tidt ve sau. Ve 
nhat roi len dam dan cho dam nhat ve 
trude, cho nhat ve sau. 


70 



Mot so phuong phap ve tugng toan than: 

Ve hinh hoa tuang toan than co the ve 
theo 3 each sau: 

* Ve tong the dang chu vi ben ngoai cua 
m6u roi di d6n vdo ve ti mi. Dung hinh^xong 
ta phac cac mang bong theo nguyen tdc ve 
cac mang Ion truac, cac mang nho ve sau, ke 
tiep ta fen dam dan. 

* Phac tu trong ra ngoai, co nghia Ja ta 
tim cac cau true Ian cua xuang theo tu the cua 
mdu sau do ve hinh dang cac co bdp^ ben 
ngoai theo cau true cua xuang theo tu the cua 
mdu. Cach ve nay cOng theo nguyen tac di tO 
tong the den chi tiet, tu nhgt den dam, vd tim 
cac dueng true ngang, doc cho dung. 

* Phac hinh song song voi phac cac 
mang bong de dd so sdnh ti le chung vd cung 
hodn chinh dan theo nguyen tdc tu Ion den 
nho, tu nhgt ddn dam. 

Noi chung vd dung hinh moi ngudi ddu 
co mot phuong phap rieng phu hop voi minh, 
nhung nen kdt hop ca 3 phuong phap trong 
qua trinh ve hinh hoa se dgt dugc ket qua tot 
nhat, 



71 















7. 






111.4. VE MAU NGUOI THAT 

111.4.1. Dung hinh 

Dung hinh khi ve mau nguoi that cung giong nhu khi ta ve mau tuong, song co 
dieu khac 1a tuong de co djnh nhu tlnh vat khong thay doi hinh dang. Con mau nguoi 
that doi khi thay doi vj tri hinh dang do nguoi mdu moi nen doi luc cu dong lam thay 
doi dang. Do dac diem nay ma khi ve mau nguoi ta cdn quan sat kl, b6t dang nhanh, 
tren co so do got dua ddn hinh theo su hieu bi§t ve giai phdu, hoac doi khi mau dung, 
ngoi tro Igi tu the ban ddu roi ta ve tiep, khong nen sua chua chay theo tu the cir 
dong cua nguoi mau. 

111.4.2. Ve bong 

Cach ve bong cung phan mang nhu khi ta ve tupng hoac tlnh vat, Bong cua mau 
nguoi khac tuong a ch6 co mau sdc, chat da thit mjn mang, mem mai vi th§ ngoai 
viec ta dam nhat, xa gdn con can luu y ta mau sac cua nguoi nCra. 




Ve chan dung nguroi that 


75 













111,5. VE PHONG CANH THIEN NHIEN 

111.5.1. Cdt canh 

Muon ve dupe canh dep, ngudi ve phai chon dope nhung goc do dep. Nhu the 
ndo la goc do dep ke ra cung kho khang djnh vi moi ngudi co mot each nhin khac 
nhau, y thich khac nhau song co mot cai chung nhdt la goc do do phai gay dope cam 
xuc ma durpc da s6 chap nhan, cu the 1a phong canh do, goc do do phong phu ve 
mang, v& hinh, lam vui m6t nhung khong bi r6i, khong bi chung chung, d4u deu vi 
mang khoi va duong net. 

Khi dung trude canh vat chi can ta ngoi xuong, dung len hoac thay doi vi tri dung 
la ve dep cua canh do da cho ta 
cam xuc khac di. 

Vay muon chon canh va cat 
canh theo y ta can tiin hanh cac 
bude sau: 

Chuan bj mot manh bia cung 
khoang 20cm x 15cm. Giura manh 
bia ta tro thung mot lo kich thude 
8cm x 12cm hoac dung hai ban 
tay tao thanh khung (xem hinh ve), 

Ta dung khung tren dua thang ra 
phia trade roi xe dich vj tri va tarn 
nhin cho tdi khi dupe canh vura y 
r6i ve theo goc do do. 




79 



111.5.2. Phuong phap ve 

Ve phong canh khong nhat thiet phai dung que do nhu khi ta ve hinh hoa trong 
nha ma chi can uac lupng ti le va khoang each cac vat cua canh, r6i tidn hanh phac 
hinh tong the. Khi ve xong hinh tong the ta tien hanh tudn ty ve nhung mang Ion truac, 
mang nho ve sau, ve nhCmg vat g6n truoc, nhung canh vat xa ve sau... 

Cai kho nhat cua ve phong canh la ve cay, ve sao cho don gian ma van nhan 
ra dupe do la loai cay gi: Muon dat dupe di§u nay khi ve edn nghien cuu, quan sat 
ki, cac dang cay, cac tan la va nhung dac diem rieng cua tung loai. Thi du: Cay nhan 
vdm la co hinh tron, cay thong vom 1a hinh chop, cay bang vom la hinh tan.v.v.. 

Khi ve cay khong nen tia ki tung la ma quy vao mang va khoi Ion tru truang 
hop can dac ta mot $6 la d gan. Tuy nhien cung khong nen qua don gian mot so 
mang Ian vi nhu vay de di vao tinh trang ve each dieu, trang tri. Bac biet can luu y 
cac khoang tr6ng tren vom la, n§u khong luu y diem nay vom la se bi, dac nhu dong 
rom vay. 



Cau tgo cac canh cay va hinh dang cac vom la 


80 


Qua trinh ve chung ta nen luge giam bat nhung gi ma chung ta cam thay dua 
vao tranh khong dep (ve khac chup anh a cho do), ddng thai cung c6 the^cuang dipu 
do cao hoac do thap cua cay, co the xe dich canh vat chut it neu thay can thiet cho 
b6 eye nhung khong nen them th6t nhung cai mo canh vat not minh ve khong co, tru 
truang hap do la tranh ma minh sang tac. 


Qua trinh ve c6n luu y moi logi cay Id khde nhau thi chieu huang but^phap ve 
cung nen thay doi de tao sy phong phu va vui mdt, tranh su dung qua nhieu duang 
thang song song d§u nhau, ede khoang each vat d§u nhau hope nhung mang hmh chia 
doi buc tranh. Nen canh vat thyc te co nhu vgy ta nen tim goc dg ngoi de tgo dugc 
nhung rndng hinh thay doi khde di hoac them bat mot each hgp li. Tranh de cac cay 
vao goc hoac sat mep tranh. Nen tgo sy tuang phdn ve hinh, ve mang cung nhu dg 

dam nhat trong tranh. 



Khoanh vung cac mang 1a 



Cau tgo ddng canh cay 


81 





Cau tgo cac vom la 


Ve vom la khong*c6 cac canh phu 
se cho ta cam giac bi, kern sinh dong 


COy ve thoang nlnd cdc canh phu len 
lot trong cac khoang trong 







ung mot cdnh nhung cdc diom nhln khdc nhau cho ta 
cam nhdn ve dep khdc nhau 












Khdng de cay ndm giCra hue tranh 


Nen ve cdy lech sang mot ben 


Chgn v| tri ve cdy co khoang 
each va hinh dang khac nhau 
de bCrc tranh ve sinh dong 


Tranh ve cac khoang each 
cdy deu nhau 














_ 









COng vien Nin 




















.XV 


1 





ilw^lilfl 

l J XJm ■W> 'Vu. ^kfli 

|||||| 






■ 

P 


mqhk 





i 

ip 

bhm 

mrnm 




Cong vi£n Le Nin 









IV.1.3. Mau bophfin. 

Khi to nhin 2 mdu khac nhau dung cgnh nhau tu mot khoang each khongxa 
rhuna thudnq co xu hudng nhoa 2 mdu do vdo nhou tpo nen mau thu 3 mou nay 
trona nqhe thud! nguoi to got do la "mou bg phon". Mdu nay duoc cac hpa si hgu on 
tugng rdt hay sir The dung cda mou bo phdn cho to cam giac lung Unh huyen 

ao. 

Trong kidn true, chidu sdu vd su phong phunhdt dugc dot W, bong su kdt hi* 
mou bo phiri nhu kinh guong hope ki thupt too chom mou lorn dom cua son trong ta 
Toe dung nhidu mau lung llnh huydn ao cda gd, da la nhung dai chung ^ 

phon dung trong vat lidu tu nhidn. That vby, khi nhin nhung von da grant thpt g<xi to 
thay ro vo van nhung dbm mdu xdm nhung khi nhin chung tu xa t i oan 0 n u"3 
ddil mau do hoa quyen vdo nhou too thdnh mpt mdu lidn hop, thorn tuoi mo khong 
the co duoc voi b4 mat cua mot mau dong nhat. 

IV.2. Mau s5c thien nhien va mau sdc trong tranh 

Do su bien doi cua thoi gian ma khi quan sat thuc te thien nhien khong bao gio 
ghung to nhdn thuc duoc mot mdu thudn khidt V, su thoy doi ao cac maui khac ■nhou 
hong thien nhidn theo thoi gian ndn chung to chi cd M nhgn thuc Ajpc mou nMhuc 
cuo no mdt edeh tuong ddi md thoi. V, vqy khi ve tranh phong conh to- cho chodu 
chung to co cd gdng ddn mdy cung khdng boo gio sa> chop cho dung mau cua phong 
ednh d6 mdt edeh kiytl ddi duoc. Khi vd phong ednh thi su thonh cong cuo ague ve 
Id ndm bdt duoc edi chung nhdt vd hoa sdc cdo thidn nhien trong mdt khoang tho. gian 
nhdt dinh, hoa' sdc do nhu thd ndo con phu thupc vdo y do, tdm li vo trgng tho, cua 
ngudi ve. Chinh vi vdy md cing mdt ednh vdl dy cung then gian ay to co nguoi ve 
cho ta thdy mdu vui nhung nguoc M Cd ngudi M ve cho to com gioc buon mon mac- 

IV.3. Hoa sac trong tranh 

M6i buc tranh d§u co mot hoa s6c rieng duoc nguoi hoa si the hien bang nhieu 
hinh thuc khac nhau, mang lai hieu qua da dang, phong phu. 

Tronq truong phai hoi hoa c6 cMn thi cac hpa sT thuong tim ra nhung hoa s6c 
• soo cho giong that nhat dl co U mieu ta dupe phong canh con nguoi va sy vert. Tu 
chu nghia 6n tupng cho d4n cac truong phai hien dpi sau nay thi hoa sac trong tranh 
co nhi§u bien thai va tien bo khong ngung. Thi dy: hoa sSc trong tranh cua chu ng ra 
"An tupng" gpi len sy tuoi mat, s6ng dong cua thien nhien con tranh cua cac hpa s« 
"Bieu hien" gpi len sy bu6n ba, am dam, ngupc lai tranh cua truong pha. Da thu th. 
hoa sac rye ro, choi chang.v.v... 

Noi chung va nhieu bien phap khac nhau chung ta co the chia hoa sac trong 
tranh thanh 2 logi co ban, do la hoa sac don sac va hoa sac da sac 

* Hoa sac don s6c la sy left hop giua cac thanh phdn mau co cung mpt goc 
mau co ban va dpt sy hai hoa v4 thi giac, phuong phap nay dupe cac hpa si co dien 


95 



coi nhu mot phirong phap kinh dien. Thuc te cho thay it khi ta nhan thuc dupe mot 
mau thudn nhat ma lai khong bi anh Huong cua cac mau xung quanh, mot khac mau 
sac cua sy vat con phu thuoc vao thuoc tinh cua vat lieu co mau. nhu thd nao. Co vat 
lieu hut sang nhu nhung, co vat lieu phan quang nhu kim loai, thuy tinh.v.v... bdi vay nen 
khi quan sat thien nhien k6t hop voi hieu ung thj giac chung ta luon nhan thuc duqc 
mot sOc thai chu dao cua no. TO sac thai nay chung ta co the phat trien ra nhieu thanh 
phdn nho hon cua mau sac nhu chenh nhau v§ sdc dq t vg nong, lanh... va nhu vay 
chung ta co duoc mot hoa sac don sac trong tranh. Voi ki§n true su thi hoa sdc nay 
thuong duqc ap dung vi no dem den cho ngudi xem co cam giac gdn gidng that khi 
cong trinh kien true dang con la ban ve phoi canh, 

* Hoa sdc da sdc bao gdm cac thanh phdn mang nhiiu sac loai khac nhau gay 
hieu qua ktch thich sy dieu tiet mau cua thi giac, Hoa sdc da sdc thuong 1a nhung mang 
mau rye rd dat canh nhau va dudng nhu khong the ty didu hod duqc ndu nhu khong 
co sy tham gia dieu tiet cua thi giac. Tam sinh li thj giac cua con ngudi luon ty didu 
tiet bang nhung mau bo tuc cho sy nhan thuc vd mau. Nhung mau bo tuc ay thuong 
dien ra theo tung cap nhu; mau iuc vdi mau canh sen ( doi lap sdc thai), mau do voi 
vang (doi lap sdc do), mau do vdi mau xanh Iuc (doi lap nong, lanh).v.v... 

Tranh co hoa sdc da sdc cho ta cam giac soi noi, hoa sdc nay duqc ung dung 
rong rai trong nganh do hoa vd trang tri ngoai that nhu ap-phich quang cao... 


96 



CHUCJNG V 


Bai tap thyc hanh 


97 



V.l. Ve trang tri co ban tren hinh vuong vd hinh tron. 


Trong cu6c s6ng cua con nguoi thi trang tri la m$t n#te *uOt dong vd tro het 
sue quan trong tu fin, m«c, 6 cho <fcn cac do dung thudng ngay deu can den viec 

trang tri lam dep. 

Trang tri co nhi£u dang khac nhau nhu: trang tri nOi that,«"fl « 

Trang tri cac cong cu lao dang va c6c vtf dung khde. cho du the lag, trang tn naa 
thi muc dich chinh cung la lam dep nhung d6i tugng ma con nguo, su dung 

6 giao trinh nay chi nghiSn cuu vdn d4 trong tri co ban cac mang hinh vuOng 

hinh tron, day la 2 loai hinh trang tri mo dbu cho nhung nguoi moi hoc ve. 


V-1 -1. Nguyen tdc trang tri oa ban. 

Nguyen tdc 66 ) xung : Tdt ca cac hinh doi nhau qua true ngang hope true doc 
ddu giong nhau va bdng nhau. 

Nquydn tdc dang do'i : Nhung hinh doi nhau qua true ngang hope true doe khong 
hoan toan giong nhau nhung thoat nhin cho ta cam giac giong nhau. Neu trong bai bo 
eye trang tri co ban ma sy can d6i va d6i xung Ipeh lac, cac mang hinh Ion xpn se 
khong dung voi nguyen tdc trang tri cac hinh co ban. 


V.l .2. Phuang phap trang tri 

a) Chia hinh trang tri co ban nhu vuong hope tron ra lam 4 hope 8 phdn bdng 
nhau (giao diem cua 2 dudng cheo xuat phat tu tarn}. 

b) Phan b6 cac mang Ion, nho, chinh, phu sao cho vui mat. Dae biet cac mang 
trong tarn can dupe nhdn manh (neu la den, trdng} con ndu la mdu thi la mdu noi nhat, 
n§u 1a hinh phai la hinh dep nhat. 

c) Truac khi ve mdu chinh thuc can co phac thao den trdng rbi sau do moi phac 
thdo mdu (nen dung tdi da 5 mdu tro lai). Cdn phac thao nhidu mdu trang tri co kich 
thude nho de tim lay mot mau tot nhat. 

Chu y: Neu mot bo cue khong co ket thuc hope khong co trong tarn se khong 
dung nguyen tdc trang tri ca ban cac hinh vuong hope tron. 


V.l .3. Hoa ti& trang tri. 

De tang them ve dep cua nghe thuat trang tri, cac hoa tiet cdn dupe don gian 
va each dieu. 

Co 2 each ve each dieu: Cach thu nhat Id each dieu hoa Id, dong vat hope nguoi 
bang nhung net cong, each thu 2 la each dieu bang nhung net thang. Mu6n each dieu 
dupe tot cdn nghien nghien cuu kT doi tupng md minh dinh ve each dieu. 


98 





99 





Chgm go - Chua Tdy Phuang, Son Toy - 
the ki thu XVII 

Chgm go - Thanh Hoa - the ki thCr XVI 
Chgm go - Dinh Bang, Bdc Ninh - the ki 
thuXIX 

Chgm go - Chua Thdn Quang, Thai Binh 
the kithCr XVII 

Trang tri tren do gom - Bat Trang, Bdc 

Ninh - the ki thu XIV 

Cham d6ng - Ha N01 - the ki thu XVII 


9 




V.2.3. Hoa cu dung de ve mau bot. 

Giay bdi sdn len bang (khong b6i giay.khi ve xong bai ve se nhan nheo mat 
dep). Mu6n boi giay phdng ta boi ho xung quanh mep giay (mat sau) do rong cua mep 
h6 tu 0,5cm den 1cm tuy theo kho giay ve Ion hay nho, tiep do dat to giay boi h6 
len bang go cho ngay ngan roi dung khan sach xap nuoc vuot nhe phia tren mat giay, 
sau kht da vuot phang mat gidy ta de mep gidy co hd len mat bang cho giay dinh 
chat, khi mat giay se Igi Id co the ve dupe. 

* Mau bot cac loai (tdi thieu co cac mau co ban: xanh lam, do, vang, den, trang). 


* But ve mau bot cac co 

* Keo dinh 

* Nuoc de rua but 

* Bang gd dung de pha mau 

* Gia ve (neu co) 

* Bay de nahien mau (neu co) 




H But ve 
w mau bpt 



109 
























V.3. PHUONG PHAP VE MAU NUOC 

V.3.1. Dae diem cua mau nude 

Trong hoi hoa phuong Dong mau nude dupe su dung rdt pho bien nhu 6^ Trung 
Quoc, Nhat Ban, Tridu Tien.v.v... khi ve mau nude, ngudi ta da su dung nhieu each de 
dat dupe muc dich trong treo va mem mai. 

6 phuong Tay ngay nay vdi sy phot trien khong ngung cua cong nghiep hoa hpc 
nen mau nude dupe che tao va su dung rong rai, do ben vung khong thua kem cac 
vat lieu mau nude co truydn cua cac nude phuong Dong. 

Vd nguyen ly chung thi mau nude phai 1a vat lieu hoa tan trong nude khong co 
can vd trong suot. Be dat.dupe yeu cau do la ca mot qua trinh cong nghe phuc tap 
do vay bang mau nude xua kia cung bi han che nhieu, nhung ngay nay^ vdi cong nghe 
tien tien da lam thoa man dupe sy mong muon cua hoa si. Tu xa xua cac hoa si Trung 
Quoc da biet su dung mau nude ve tren giay, len lua, tuy nhien mau s6c cua mau nude 
khi do con rat han che, hdu nhu ho mdi chi co dupe mau do cua son, mau den cua 
myc nho, mau vang va mau xanh luc. 

O Viet Nam cac hoa si cung da su dung mau nude mot each thanh cong nhu 
tranh "Choi 6 an quan" cua hoa si Nguyen Phan Chanh la mot thi du tieu bieu. 

V.3.2. Cach ve mau nude 

Vdi tinh chdt va dac diem chung cua mau nude doi hoi ngudi ve khi su dung no 
phai nam dupe nhung nguyen tdc co ban sau: 

- Do mong vd do trong cua mau 

- Do dan d&u vd do nhoe Ian 

- Bien phap xu li nhung chd tiep giap cua cac mang mau. 

- Cach su dyng mau trang trong mau nude nhu the nao... 

Du diem Ion nhat cua mau nude la sy trortg suot do vay khi ve ta phai het sue 
than trong de giu dupe sy trong suot ay. De dat:dupe nhu vay viec ddu tien Id phai 
pha loang mau vdi nhieu nude. Tuyet doi khong ve mau dac nhu bpt mau. mau nude 
phai ve trong sao cho ta cam nhan dupe mat giay phia dudi mau. Nhung cho ve dam 
thi sy trong suot co phan han che song khong phai khong the xu li dupe. Ke ca mau 
den khi dupe ve nhieu nude 6 mot do nhat dinh van cho ta cam giac trong, tuy nhien 
sy pha bang d day con tuy thuoc vao mix do vd yeu cau cua buc tranh. 

Be chu dong vd sy dam nhat cua mau,ta nen thur mau len mot manh giay trang 
trude khi ve mau do len tranh. 

Muon dan ddu mot mang mau nude len tranh can pha mot lupng mau sao cho 
khi ta to het mang mau do ma vdn con du chut it vd but ve van con du nude. Tranh 


112 



ve co khi but da het nude mau tru truong hop do yeu c6u kT thugt. Do ve mau nuoc 
con nhidu nuoc nen cac tbp gidp ranh gidi cac mang mau thuong bang nhoe sang 
nhau nhung su bang nhoe nay doi khi bi rdt cdn thief doi voi ve mau nuoc v> chinh 
su bang nhoe do too nen su rung cam dgc biet, tuy nhien su bang nhoe nay pha . 
dunq noi dung cho thi buc tranh moi co gia tri. Truong hop muon hai mang mau khong 
nhoe vao nhau thi phai doi mang mau thu nhat kho se vi/a dp moi dat mang mau thu 
2 len Mau nuoc pha tron voi nhau r6t 6h bi due, nh6t Id khi pha trpn nhieu mau ven 
nhau. 06 mau nuoc dupe trong treo ta cung co U pha mau ngay tren gay ve bang 
each ve mau thu nhat len giay de kho roi chong tiep mau thu 2 len se dupe mau hu 
3. Tuy nhien cung khong nen qua bm dung phuong phap nay, boi le chong nhieu lop 

qua mau cung se bi due. 


Doi voi mau nude, thi mau trdng nguoi ta khong pha trpn voi mau khac ma chi 
su dung no trong truong hop that edn thief nhu sua "got" hinh 6 nhung cho ve bi ban 
hope khong dat yeu cdu vd dp sang... boi le do sang cua mau nuoc ch.nh la mau nen 
cua gi6y con do dam nhat dupe tao nen bdng each chong len nhieu lop mau hope pha 
mau nhieu nuoc hay it nude. 




113 




114 

























IIL3. Ve tuong 48 

111.3.1 Nghien cuu giai phau. 48 

111.3.2. Cau true xuang so 48 

111.3.3. Xuang mlnh va tay chan 49 

111.3.4. Cac ca bap 53 

111.3.5. Phuong phap ve tuong. 58 

111.3.5.1. Ve tuong chan dung. 58 

111.3.5.2. Ve tuong toan than 70 

111.4. Ve mau ngi/ai that 75 

111.4.1. Dung hinh 75 

111.4.2. Ve bong 75 

111.5. Ve phong canh thien nhien 79 

111.5.1. Cat canh 79 

111.5.2. Phuong phap ve 80 

CHlfCTNG IV : VE MY THUAT BANG MAU BOT VA MAU NUOC 91 

IV. 1. Lf thuyet mau s5c ca ban 92 

IV. 1.1. Thuoc tinh cua mau: 92 

IV. 1.2. Mau ca ban cua chat mau. 94 

IV. 1.3. Mau bo phan. 95 

IV.2. Mau sdc thien nhien va mau sdc trong tranh 95 

IV. 3. Hoa sac trong tranh 95 

CHlTOfNG V : BA! TAP THUC HANH 97 

V. l. Ve trang tri ca ban tren hinh vufing va hlnh tron. 98 

V. 1.1. Nguyen tdc trang trf ca ban. 98 

V.l.2. Phuong phap trang tri 98 

V.l .3. Hoa tiet trang tri. 98 

V.2. Ve trang trf fTnh vat va phong canh bdng mau bot va mau nude 108 

V.2.1. D3c diem cua mau bot 108 

V.2.2. Cach ve mau bot 108 

V.2.3. Hoa cu dung de ve mau bot. 109 

V.3. Phuong phap ve mau nuac 112 

V.3.1. Dae diem cua mau nude 112 

V.3.2. Cach ve mau nude 112 


121 



VE Ml THU AT 


Chiu trach nhiem xuat ban 
BUI HUU HANH 

B/en tap : KTS. OINH VAN DONG 

Trinb bay vo bia : LE DUC LAI, NGUYEN HUU TUNG 
Che ban : NGUYEN HUU TUNG 

St/a ban in : BAO CHAU 


In 1000 cuon kho 19 x 27 cm tqi Xirong in Nha xuat ban Xay dirng. 
Giay phep xuat ban so 75/CXB-QLXB-58 ngay 20-01 -2000 
In xong va nop li/u chieu thang 6-2000 




